Hướng  dẫn 
Cha  Mẹ 
về  bệnh 
thường  thấy 
ở Trẻ  Em 


Vietnamese 


AAPCHO 

A ssociation  of 
Asian  Paciỷic 
Community  Health 
Organỉzatỉons 


LỜI  NÓI  ĐẦU 


Bệnh  cảm,  sốt,  tiêu  chảy,  nôn  mửa,  táo 
bón,  đau  tai  và  chảy  máu  mũi  là 
những  chứng  bệnh  thường  gặp  ở trẻ 
em.  Trường  hợp  bệnh  nhẹ,  cha  mẹ  có  thể 
chăm  sóc  các  em  dễ  dàng  và  nhanh  chóng  ngay 
tại  nhà.  Những  điều  hướng  dẫn  sau  đây  có  thể 
giúp  bạn  đỡ  phải  đi  bác  sĩ.  Nếu  các  phuơng 
pháp  đề  nghị  dưới  đây  không  thấy  có  hiệu  quả, 
hoặc  là  bệnh  trở  nên  trầm  trọng,  xin  liên  lạc 
nhân  viên  y tế  của  bạn  để  đuợc  chi  dẫn  cặn  kẽ 
hơn. 


CẢM 


Bệnh  cảm  gây  ra  bởi  vi  khuẩn.  Đứa  trẻ 
có  thể  mắc  bệnh  cảm  lên  đến  năm  hay 
sáu  lần  trong  một  năm.  Phần  lớn  bệnh 
cảm  kéo  dài  từ  5 đến  10  ngày.  Mỗi  cơn  bệnh 

t cảm  có  thể  bao  gồm  hắt  hơi,  chảy 
nước  mũi,  ho,  đau  cổ  họng,  mệt 
mỏi  và  nhức  đầu.  Thuốc  trụ 
sinh  (nhu  Penicilin)  không  giúp 
ích  gì  trừ  trường  hợp  xảy  ra 
thịt  dư  bị  làm  độc  hay  lỗ  tai 
bị  nhiễm  trùng. 


Khi  nào  cần  liên  lạc 
nhân  viên  y tế  của  bạn. 

Bé  dưới  6 tháng  mắc  bênh 
cảm  và  bị  sốt  nên  đưa  tới 
nhân  viên  y tế  của 
bạn  khám. 

Nếu  bệnh  cảm  kéo  dài  3 
hay  4 ngày  mà  không  tháy 
giảm  bớt,  nên  gọi  nhân 
viên  y tế  của  bạn  để  xin 
ý kiến.  Nếu  đứa  trẻ  có  vẻ  hay 
quấy,  cáu  kinh,  hay  khóc 
hoặc  là  quá  mệt  mỏi. 

Nếu  đứa  trẻ  thở  quá 
nhanh  (khác  thường  rõ 
rệt),  đau  tai,  ho  dữ  dội 
hay  đau  họng. 


Chăm  sóc  trẻ  em  bị  bênh  cảm  tại  nhà 

Những  điều  sau  đây  có  thể  giúp  đứa  trẻ  của  bạn  dễ 
chịu  hơn  khi  nó  mắc  bệnh  cảm  : 

Không  nèn  cho  đứa  trẻ  uống  Aspirin  nếu  không  có 
ỷ kiến  của  nhân  vièn  y tế  trước.  Dùng  Aspirin 
được  biết  là  nguy  hiểm  trong  nhỉêu  chứng  bênh 
của  trẻ  em. 

Acetaminophen  (Tylenol,  Tampra,  hay 
Panadol)  để  chữa  bệnh  cảm,  đau  mình,  nhức 
đầu,  hay  sốt. 

Dùng  máy  làm  hơi  ấm  sẽ  giúp  ích,  đặc  biệt  đối 
với  trường  hợp  bệnh  trẻ  em  ho. 

Đối  với  đứa  bé  dưới  1 tuổi,  nghẹt  mũi  có  thể  khiến 
cho  việc  ăn  uống  trở  nên  khó  khăn. 

Trước  khi  cho  ăn  dùng  đò  hút 

mũi  với  nước  ấm  ^ Ị Ị 

có  pha  muối,  e — ờ Jj 

(1/4  muỗng 

pha  với  một  tách  nước  ấm)  sẽ  giúp  hút  nước 
nhầy  ra  mũi  của  đứa  bé.  Nhân  viên  y tế  của 
bạn  sẽ  chi  dẫn  cách  xử  dụng  đồ  hút  mũi  này. 
Nếu  đứa  trẻ  của  bạn  vừa  nghẹt  mũi  vừa  ho  và 
có  vẻ  khó  chịu.  Nhân  viên  y tế  của  bạn  có  thể 
đề  nghị  cho  đứa  trẻ  điều  trị  bằng  thuốc  men. 

SỐT 

Sốt  là  việc  phản  ứng  bình  thường  không  cằn 
thiết  phải  lo  lắng.  Nhiều  trẻ  em  bị  cảm  có 
kèm  theo  sốt,  nhiệt  độ  lên  cao  đến  104  độ  F. 
Với  nhiệt  độ  lên  cao  thế  này  thường  không  làm  hại 
sức  khoẻ  đứa  trẻ.  Nếu  đứa  trẻ  nhanh  nhẹn,  trông 
tương  đối  khỏe  và  vẫn  ăn  thức  ăn  loãng  thì  tiếp  tục 
áp  dụng  các  phương  pháp  được  đề  cập  trong  phần 
“Chầm  Sóc  Trẻ  Em  Bị  sốt  Tại  Nhà  ”. 

Khi  nào  cân  liên  lạc  nhân  viên 
y tế  của  bạn. 

Trẻ  em  dưới  3 tháng  bị  sốt  phải  đưa  đến  nhân  viên 
y tế  khám. 

Trẻ  dưới  một  tuổi  nếu  nhiệt  độ  lên  đến  101  độ  F 
hay  cao  hơn  nên  đưa  đến  nhân  viên  y tế  khám. 
Nếu  đứa  trẻ  tỏ  ra  mệt  mỏi,  không  thèm  uống,  nôn 
mửa  hay  khóc  nhiều. 

Nếu  đứa  trẻ  có  bệnh  kinh  niên.  Nên  hỏi  nhân  viên 


y tế,  tìm  ra  phương  cách  thích  hợp  để  kiểm  soát 
cơn  sốt  của  đứa  trẻ  bạn 

Nếu  đứa  trẻ  của  bạn  đã  từng  bị  giựt  kinh  phong  và 
nếu  trong  gia  đình  bạn  đã  có  ai  từng  bị  giựt  kinh 
phong. 

Chăm  sóc  trẻ  bị  sốt  tại  nhà 

Cho  đứa  trẻ  mặc  đồ  nhẹ,  mỏng.  Mặc  quá  nhiều  sẽ 
làm  cho  nhiệt  độ  lên  cao. 

Nên  cho  đứa  trẻ  uống  nhiều  chất  lỏng  như  nước, 
nước  trái  cây  loãng  và  nước  sô  đa  lạt. 

Nhớ  phải  nói  với  nhân  vièn  y tế  trước  khi  cho  đứa 
bé  bạn  uống  thuốc  Aspirin. 

Acetaminophen  (một  số  nhãn  hiệu  như  Tylenol, 
Tempra  và  Panada)  có  thể  dùng  để  giảm  nhiệt. 
Thuốc  có  nhiều  công  hiệu  khác  nhau.  Cần  đọc  lời 
chi  dẫn  trước  khi  dùng  hay  hỏi  nhân  viên  y tế  cho 
biết  liều  lượng  thích  hợp  với  cơ  thể  của  đứa  trẻ. 
(Xem  phần  Hướng  Dẫn  dưới  đây). 

Dù  đã  uống  2-3  liều  lượng  Tylenol  mà  nhiệt  độ 
vẫn  giữ  trên  103  độ  F thì  dùng  khăn  ướt  lau  đứa 
trẻ  với  nước  ấm  15  phút  để  giúp  cơn  sốt  giảm  bớt. 
Không  nên  dùng  nước  lạnh  hay  cồn  khiến  cho  đứa 
trẻ  rùng  mình  và  nhiệt  độ  lên  cao  hơn  nữa. 


Hướng  dẫn  về  liều  lượng  thuốc 
Acetamỉnophen. 

Bảng  dưới  đây  cho  biết  số  lượng  thuốc  nước 
Acetaminophen  (80mg  bằng  0.8ml  thuốc  nước). 
Thuốc  Acetaminophen  (thí  dụ  Tylenol  Elixer) 
(160mg  bằng  5ml  thuốc  nước)  và 
Acetaminophen  thuốc  viên  dành  cho  trẻ  em,  1 
ống  nhỏ  thuốc  nước  chứa  0.8ml  thuốc  nước. 

Drops  Suspension  Children 
Dosàge  Dosage  Tablets  Dosage 


0-3  tháng 
(6-11  lbs) 
1/2  ống  0.8ml 
nhỏ  thuốc  nước 


4-1 1 tháng 
(12-17  lbs) 

1  ống  0.8ml 
nhỏ  thuốc  nước 

12-23  tháng 
(18-23  lbs) 

1 ống  1/2  - 

0.8ml 
nhỏ  thuốc  nước 
3/4  muỗng 
cà  phê  thuốc 

2-3  tuồi 
(24-35  lbs) 

2 ống  nhỏ  0.8ml 
hay  1 muỗng  cà 
phê  thuốc  nước 

4-5  tuổi 
(36-47  lbs) 

11/2  muỗng  cà 
phê  thuốc  nước 

3 viên  thuốc  loại 
dành  cho  trẻ  em 

6-8  tuổi 
(48-59  lbs) 

2 muỗng  cà  phê 
thuốc  nước  hay 

4 viên  thuốc  loại 
dành  cho  trẻ  em 

SỐ  lượng  này  có  thể  cho  uống  mỗi  4 tiếng  đồng 
hồ  1 lẳn. 

BỆNH  TIÊU  CHẢY 

Bệnh  tiêu  chảy  là  đi  cằu  toàn  phân  nước  hay 
phân  lỏng  và  đi  nhiều  hơn  so  với  bình 
thường.  Vì  vậy  biết  rõ  tình  trạng  đi  tiêu  lúc 
bình  thường  của  trẻ  em  rắt  là  quan  trọng.  Có 
nhiều  trẻ  em  có  thể  đi  cầu  từ  7 đến  10  lằn  mỗi  ngày, 
trong  khi  một  số  trẻ  khác  đi  cầu  cách  một  ngày 
một  lằn.  Cả  hai  trường  hợp  đó  đều  xem  bình 
thường  nếu  đó  là  thói  quen  của  đứa  trẻ  đó. 


Khỉ  nào  cần  liền  lạc  nhân  viền 
y tế  của  bạn. 

Phân  CÓ  mùi  hôi  hoặc  có  lẫn  máu  hay  chắt  nhờn 
(nhầy).  (Trẻ  em  thình  thoảng  bài  tiết  phân  xanh 
không  có  hại  cho  sức  khỏe). 

Vừa  bị  sốt  và  tiêu  chảy  cùng  một  lúc. 

Đứa  trẻ  có  vẻ  mệt  mỏi  hay  có  vẻ  “khác  thường” 
(chảng  hạn  : quá  buồn  ngủ  hay  khóc  nhiều.) 
Đứa  trẻ  đi  tiểu  ít  và  môi  khô  hay  trẻ  khóc  không  có 
nước  mắt. 

Đau  bụng  dữ  dội. 

Đứa  trẻ  dưới  một  tuổi. 

Sau  khi  đã  thứ  phương  pháp  đề  nghị  dưới  đây  2-3 
ngày  mà  tình  trạng  tiêu  chảy  không  thấy  giảm  bớt. 


Chăm  sóc  trẻ  em  bị  bênh  tiều  chảy 
tại  nhà.  Đối  với  trể  thơ  ấu. 

Phương  pháp  tốt  nhắt  ngưng  tiêu  chảy  là 
ngưng  cho  ăn  thức  ăn  đặc  và  chi  dẫn  cho  ăn 
hoàn  toàn  chắt  lỏng.  Thí  dụ  : canh  loãng, 
nước  trái  cây  loãng,  nước,  nước 
sô  đa  loãng  và  lạt  V.V.. 

Ngưng  cho  ăn  sữa  bò 
cho  đến  khi  tiêu  chảy 
giảm  bớt;  sữa  có  thể 
làm  cho  tình  trạng  tiêu 
chảy  trở  nên  trầm 
trọng  hơn.  Khi 
tiêu  chảy  đã  bớt 
có  thể  cho  trẻ  uống 
sữa  đậu  nành,  cháo  và 
từ  từ  cho  ăn  uống  trở  lại 
bình  thường  như  cũ.  Ngoài 
ra,  thuốc  nước  như  Pedialyte  hoặc 
Lytren  rất  có  công  hiệu  trong  việc  ngăn  ngửa 
tình  trạng  thiếu  nước  của  trẻ  thơ  ấu. 


Đối  với  trẻ  lớn  hơn 

Đối  với  trẻ  lớn  hơn  vẫn  áp  dụng  phương  pháp 
đề  nghị  trên,  nhưng  khi  tình  trạng  tốt  hơn  có 
thể  cho  ăn  thức  ăn  đặc  nhạt  (không  có  gia  vị). 
Đò  ăn  đặc  như  chuối,  cơm,  táo  thắng  với  nước 
đường,  bánh  mì  (không  có  bơ),  hủ  tiếu  và 
cháo.  Trẻ  lớn  hơn  có  thể  uống  sô  đa  lạt  và 
nước  trái  cây  loãng. 


ƠI  MỬA 

Oi  mửa  xảy  ra  nhiều  nguyên  nhân  khác 
nhau.  Có  thể  vì  ăn  phải  đồ  ăn  đã  thiu, 
vì  bao  tủ  không  đuợc  khỏe  hay  vì  đang 
bị  cảm.  Trẻ  nhỏ  ói  mửa  có  thể  vì  nó  quá  buồn 
bục  hoặc  khóc  quá  nhiều.  Ói  mửa  khác  với 
viêc  thuờng  thấy  ở trẻ  thơ  ắu,  vì  việc  trớ,  (ợ) 

Ichi  ợ ra  chút  ít  nuớc  mà  thôi.  Ói  mửa  có  thể  là 
triệu  chứng  của  nhiều  bệnh  đáng  kể.  Vì  vậy, 
nên  đua  trẻ  cho  nhân  viên  y tế  khám. 


Chăm  sóc  trẻ  em  bị 
óỉ  tại  nhà 

Ngung  cho  đồ  ăn,  thay  vào  đó, 
lúc  trẻ  thèm  uống,  cho  trẻ  uống 
tí  chất  lỏng  trong  (nhu  đã  nói  ở phần 
“Bệnh  Tiêu  Chảy”).  Không  nên  cuống  ép  trẻ  uống 
khi  nó  không  muốn. 

Khi  bắt  đầu  cứ  khoảng  10-15  phút  cho  đứa  trẻ 
uống  chút  ít  chắt  lỏng  ròi  từ  từ  tăng  dằn  lên. 
Sau  khi  ngung  mửa  nửa  ngày,  có  thê  cho  trẻ  ăn  đồ 
ăn  nhạt  (không  có  gia  vị). 


Khi  nào  cân  liên  lạc  nhân 
viên  y tế  của  bạn 

Ói  mửa  xảy  ra  nhiều  lần  hay 
tình  trạng  khá  nghiêm  trọng. 

Đau  bụng  dữ  dội. 

Khi  ói  có  lẫn  máu  hay  có  màu 
xanh. 

Khi  đứa  trẻ  có  vẻ  không  đuợc 
“vui  đùa”  hay  quá  sức  mệt  mỏi 
hay  bực  mình 
khó  chịu.  Khi  ói  mửa 
xảy  ra  sau  khi  té  hay 
tai  nạn  có  liên  hệ 
đến  đầu. 


BÓN 

Bón  nghĩa  là  việc  bài  tiết  phân  cứng  hay 

đi  cằu  ít  hơn  thường  xuyên.  Có  lúc  kèm 
theo  đau  bụng. 

Khi  nào  cần  liên  lạc  nhân  viên 
y tế  của  bạn. 

Đứa  trẻ  không  đi  cầu  trong  vòng  3 ngày  liền  mặc 
dù  đã  áp  dụng  những  phương  pháp  sau  đây  : 
Đứa  trẻ  bị  sốt  và  sau  khi  cho  uống  thuốc 
Acetaminophen  mà  nhiệt  độ  vẫn  không  giảm 
xuống. 

Phân  ít  nhưng  có  lẫn  máu  hay  có  mùi  hôi  mãnh 
liệt. 

Cơn  đau  bụng  của  đứa  trẻ  dường  như  khó  chịu. 

Chăm  sóc  trẻ  em  bị  bón  tại  nhà 

Cho  trẻ  Uống  nhiều  chắt  lỏng. 

Đối  với  bé  dưới  4 tháng.  Bạn  có  thể  thử  trộn  1/2 
muỗng  cà  phê  xi-rô  Dark  Karo  vào  thức  ăn  đứa  bé 
từ  2 đến  3 lần  trong  ngày. 

Trẻ  trên  4 tháng,  có  thể  uống  nước  pha  bằng  nửa 
nước  trái  mận  và  nửa  nước  cam. 

Khi  trẻ  có  thể  ăn  những  thức  ăn  chung  với  người 
lớn  thì  nên  khuyến  khích  nó  ăn  nhiều  rau  và  trái 
cây. 

Đừng  cưỡng  ép  trẻ  ăn  uống. 


ĐAU  TAI 


au  tai  gây  ra  bởi  tai  bị  làm  độc  hay  nước 
đọng  trong  lỗ  tai. 


Khi  nào  cần 
liên  lạc 
nhân  viên  y 
tế  của  bạn. 

Nếu  trẻ  cảm 
thấy  đau  tai  hay 
lỗ  tai  bị  chảy 
nước,  nên 
đua  trẻ 
đi  khám 
càng 
sớm 
càng 
tốt.  Một 

thơ  ấu  và  trẻ  lớn  hơn 
khi  tai  bị  làm  độc  có  lẽ 
không  bị  sốt  hay  không  bị 
chảy  nước  ở tai.  Nhưng  có 
thể  các  em  tỏ  ra  cáu  kinh  hay 
khóc  nhiều.  Nên  đưa  trẻ  đi  khám 
càng  sớm  càng  tốt.  Khi  đứa  trẻ  hay 
chà,  kéo  nhẹ,  hoặc  kéo  mạnh  đôi  tai,  đó 
cũng  có  thể  là  một  dấu  hiệu  tai  bị 
làm  đôc. 


Chăm  sóc  trẻ  bị  đau  tai  tại  nhà 

Thuốc  Acetaminophen  dùng  đúng  liều  lượng  sẽ 
giúp  đứa  trẻ  giảm  đau  tạm  thời.  Nhưng  đứa  trẻ 
cằn  phải  đi  khám  để  tìm  ra  nguyên  nhân  đau 
tai  và  dùng  đúng  thuốc  điều  trị. 


CHẢY  MÁU  CAM 

Nguyên  nhân  phổ  biến  của  việc  chảy  máu 
cam  là  bị  cảm,  quá  nóng  và  không  khí 
phòng  ở quá  khô,  ngoáy  lỗ  mũi  và  bị 
thuơng  ở mũi.  Nếu  bạn  áp  dụng  những 
phuơng  pháp  đề  nghị  dưới  đây,  nhiều  trường 
hợp  chảy  máu  mũi  sẽ  tự  động  ngưng  chảy 
trong  5-10  phút. 

Khỉ  nào  cần  liền  lạc  nhân  viên 
y tế  của  bạn. 

Mặc  dù  đã  áp  dụng  những  chi  dẫn  dưới  đây  mà 
máu  mũi  vẫn  không  ngưng  chảy. 

Nếu  mũi  thấy  đau. 

Nếu  bạn  thấy  đứa  trẻ  có  vật  lạ  trong  lỗ  mũi. 
Việc  chảy  máu  mũi  xuất  hiện  nhiều  lần. 


'“777777777777777777T7  TT77777777777 /////////// 7777777 7777777777 


7V7T7T7777777T' 


Chăm  sóc  trẻ  em  chảy  máu 
cam  tại  nhà 

Cho  đứa  trẻ  ngồi,  không  được  nằm.  Không  cần 
thiết  cho  đứa  trẻ  nghiêng  đầu  về  phía  sau. 

Bóp  chặt  phần  dưới  sóng  mũi,  chứ  không  phải 
phần  trên  sóng  mũi  gần  đôi  mắt.  Tiếp  tục  bóp 
chặt  5 phút  và  cho  trẻ  thở  bằng  miệng.  Nếu 
máu  không  dứt,  tiếp  tục  làm  thêm  5 phút  nữa. 
Thử  vỗ  về  và  dỗ  đứa  trẻ  vì  khóc  có  thể  làm  kéo  dài 
việc  chảy  máu  mũi. 

Phòng  ngửa  chảy  máu  cam 

Hãy  dùng  máy  làm  hơi  mát  hay  máy  giữ  độ  ấm 
không  khí  vài  tiếng  đồng  hồ  mỗi  ngày. 

Dạy  đứa  trẻ  không  nên  ngoáy  hay  cọ  xát  mũi. 
Trước  khi  đi  ngủ,  đặt  ở mỗi  lỗ  mũi  một  lớp  mỏng 
vazơlin  tiếp  tục  làm  cho  nhiều  đêm. 


This  brochure  was  adapted  from  a publication 
provided  by  South  Cove  Community 
Health  Center  in  Boston. 

This  brochure  is  available  in  English,  Chinese, 
Korean,  Laotian,  Tagalog  and  Vietnamese. 

Copyright  1990.  Association  of  Asian  Paciíìc 
Community  Health  Organizations,  310  8th  St., 
Suite  310,  Oakland,  CA  94607,  415/272-9536. 
All  rights  reserved. 

Funding  provided  by  the  Bureau  of  Maternal  and 
Child  Health  and  Resources  Development. 
1990 


Illustrated  by  Ellen  Joy  Sasaki 
Designed  by  Peter  Matsukawa 


